LL E 


Ua: 
III 


E ||| 
TITRE 














UDRUGE 





| 














Parallel Port - Kiến trúc & 
Hoat dong 


RongReu 


Chao mừng các bạn đón đọc dau sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Muc luc 


RongReu 
Parallel Port - Kiến trúc & Hoạt động 


Giới thiệu 

Đa số các máy vi tính đều trao đổi thông tin thông qua các 
ngã sau đây: Parallel port, Serial port, USB và Network card. 
Parallel port là một phần không thể thiếu trong việc sử dụng 
computer để giao tiếp với các thiết bị điện tử khác. Bài nầy 
chủ yếu dùng cho sinh viên hardware nhưng việc hiểu biết 
của nó cũng không thừa đối với các bạn học software. 

Cấu trúc của Parallel port nhìn trên phương diện 
hardware 

Parallel port bao gồm 25 pins (chân) được bố trí theo sơ đồ 
dưới đây, đa số giao diện đầu cắm của Parallel port đều ở 
dạng female: 


e 8 pins dung để gởi và nhận data (từ pin số 2 đến số 9) 
gọi là DATA Port (dân software cũng gọi như thế). Dữ 
liệu trao đổi qua 8 pin này được gói gọn trong 1 byte. 

e 5 pins dùng để hiển thị tình trạng hoạt động cua parallel 
port: đang bận, đang gởi/nhận thông tin...(các pin số 10- 
13 và pin số 15) gọi là STATUS Port. Dữ liệu trao đổi 
qua 8 pin này dùng 5 bit cao của byte. 

e 4 pins dung để điều khiển gọi là CONTROL Port, là các 
pin số 1, 14, 16 và 17. Dữ trao đổi qua pnin nay dùng 4 
bit thấp của byte. 

e 8 pins còn lại được dùng tùy theo ý người sử dụng. Nếu 
không được sử dụng thì chúng sẽ được grounded (nối 


đất-thuật ngữ ngành điện?). 









Ed T | 
aedd IT. 
TTT SERE 


Day là cấu hình được thống nhất trong công nghệ vi tinh và 
được công nhận bởi IEEE (vốn là một tổ chức lớn nhất về qui 
định hardware quốc tế). Bạn có thể kiểm tra lại các số pin và 
đánh dấu bằng cách nhìn rõ hơn vào các dây parallel port 
cũng như parallel port phía sau máy vi tính của bạn. 

Vài ví dụ cho hoạt động của parallel port 

DATA port là nơi thông tin sẽ được trao đổi từ computer đến 
các thiết bị khác (hai chiều). Khi lập trình ắt hẳn cũng có khi 
bạn nghe nói đến chuyện viết 1 program/driver cho các 
hardware (nếu bạn làm cho một số hãng máy in, viễn 
théng...). Ó đây driver cho parallel port chính là chương 
trình quản lý và điều khiển quá trình trao đổi thông tin này. 
DATA port có 8 pins tức là 1 bytes. Bạn có lẽ từng nghe kỹ 
thuật tải thông tin qua ngã parallel port là nhanh nhất 
(trong quá khứ) nhưng kỳ thực nó cũng chỉ dùng có 1byte = 
8 bit = 8 cái pins nay mà thôi! Tôi sẽ trỡ lại sau trong việc 
bàn thảo thế nào là một sợi dây parallel tốt. 


STATUS port la noi hién thi cac qua trinh van hanh cua 
parallel port. Một vi du đơn giản là giả sử ban muốn in một 
bai viét ra printer (di nhién la qua nga parallel port) nhung 
khi nhấn nút "print" thì lại thấy máy vi tính hiển thi một 
thông báo hết giấy! Trên thực tế phía sau những hàng động 
nầy là một chuổi phối hợp giửa software và hardware. Khi 
bạn click "print" tức là bạn kích hoạt một trong những pins 
của CONTROL port bằng software dé bảo cái printer in bài 
ra. Nhưng trước khi thực hiện việc in printer cũng tự biết nó 
hết giấy và tự kích hoạt một trong số những pins của 
STATUS port để báo cho computer biết là hết giấy. Kết quả là 
software điều khiển quá trình in kiểm tra (trước khi in) thấy 
được cho nên nó hiện thông báo hết giấy cho bạn. Nhiều 
hoạt động tương tự như printer chưa on, printer hết mực, 
printer bị kẹt giấy...cũng do phối hợp giửa những cái pins 
nầy mà ra. Tôi sẽ bàn kỹ hơn ở mức độ cấu trúc điện sau 
này. 

Cấu trúc của parallel port nhìn trên phương diện 
software 

Thực ra thì với dân software, họ cũng không cần biết phía 
parallel port sau lưng máy tính có bao nhiên pin và mỗi pin 
cần bao nhiêu điện, cấu trúc như thế nào...Mấy cái nây hơi 
thừa cho dân software! Tất cả những gì mà một người lập 
trình cần biết là address của các pin trên parallel port là 
đủ! 25 pins kia sẽ được chia làm 3 phần với tên gọi là DATA 
port (hay là DATA register), STATUS port (hay là STATUS 
register), và CONTROL port (hay là CONTROL register). Mỗi 
port là 8 bits với address han hoi. Như mô tả từ dau, DATA 


port sé là 8 bits, STATUS port có 5 pins cho nên sé cộng 
thêm 3 bit trống để tao một byte, tương tự như thé cho 
CONTROL port. Riêng phần địa chỉ cho các port nầy cũng 
khá là phức tạp, vì nó liên quan đến BIOS. Nếu bạn đã hiểu 
cách phân bố memory của máy tính thì đơn giản hơn, còn 
không thì hy vọng là lối giải thích của tôi sẽ làm bạn hiểu 
phần nào. Đại khái là khi máy tính bật lên (turn on) thì BIOS 
sẽ làm việc trước, nó sẽ tìm kiếm và định địa chỉ cho cái port 
trong máy của bạn. Vì BIOS không cái nào giống cái nào cho 
nên lối qui định địa chỉ của nó cũng khác, tuy nhiên dưới đây 
là một ví dụ điển hình (bạn thường thấy) trong các máy vi 
tính ngày nay. Những địa chỉ nay ban có thể thấy khi khởi 
động máy trong các thông số BIOS hiện ra. 


Port Address 
Ghi chú 

3BCh - 3BFh 
dùng cho prallel port vốn dính vào Video Card (cách cũ) 

378h - 37Fh 
khu vực memory thường dùng cho LPT 1 

278h - 27Fh 
khu vực memory thường dùng cho LPT 2.... 
(nên nhớ là mỗi khoản là 8 bits, tính theo hệ hexadecimal) 
Một điều tôi muốn nhắc các bạn là những thông tin đưa ra 
trên đây thường là thay đổi tùy theo từng máy tính, một 
máy có thể có nhiều LPT, thông thường thì BIOS sẽ dò xem 
trong máy có bao nhiêu port và sẽ qui định địa chỉ cho từng 
port. Theo tôi thường thấy thì nếu máy bạn có hai cái 
parallel port (nếu bạn mua motherboard có hai parallel port) 
thì LPT1 sẽ được gán vào điạ chỉ 378h-37Fh (8 bits). Nếu có 
LPT2 thì sẽ được gán vào địa chỉ 278h-27Fh. Riêng phần 
3BCh-3BFh trong quá khứ thường được dùng khi parallel 


port cài san trong video card. Những loại nay da củ rồi, cho 
nên nhiều BIOS sé gan vào LPT1 cũng không chừng. Điều tôt 
nhất là bạn vào BIOS kiểm tra là biết ngay (life was not 
meant to be easy!). 
Cũng lưu ý các bạn các điạ chỉ trên là port address qui định 
trên BIOS, khi BIOS qui định những địa chỉ trên (tắt máy vẫn 
còn) nó sẽ qui định kèm theo điạ chỉ lưu thông tin (tắt máy 
sẽ mất) cho từng port. Những địa chỉ dưới đây sẽ được dùng 
đa số bởi các bạn lập trình để kiểm tra xự hiện diện của 
parallel port trên máy bạn. 
Start Address 
Function 
Software Identify 
0000:0408h 
LPT1 s Base Address 
Base 
0000:040Ah 
LPT2 s Base Address 
Base + 1 
0000:040Ch 
LPT3 s Base Address 
Base + 2 
0000:040Eh 
LPT4 s Base Address (note 1) 
Base + 3 
Hãy lấy một ví dụ đơn giản về một chương trình kiểm tra vị 
trí parallel port trên máy bạn để minh hoạ cho lập trình điều 
khiển parallel port dưới đây: 
#include <stdio.h> 
#include <dos.h> 
void main(void) 


{ 


unsignedintfar*ptraddr; 


unsignedint address; 


int a; 
ptraddr =(unsignedintfar*)0x00000408; 
for(a =0; a <3; a++) 


address =*ptraddr; 
if(address ==0) 
printf("No port found for LPT%d \n", a+1); 
else 
printf("Address assigned to LPT%d is %Xh\n", 
a+1, address); 
*ptraddr++; 
} 

} 
Truong trinh C nay don gian la tim dén dia chi 0000:0408h 
và do tim xem có port nao tôn tại hay không. Nó sẽ dò từ 
0000:0408h đến 0000:040Dh để kiểm tra LPT1, LPT2, và 
LPT3. Bạn nên nhớ mổi base address sẽ có 2 bytes 
(sizeof(unsigned int) = 2 bytes!). 
Như tôi mô tả phía trên, Base+1, Base+2...chang qua là lối 
gọi phổ thông trong cách lập trình. Chẳng hạn bạn kiểm tra 
nhà số 10, 11, 12. Bạn có thể kiểm tra nhà số 10 sau đó 
nhà số 10 +1 = 11 vân vân... 
Ứng dụng của việc điều khiển parallel port 
Việc hiểu hoạt động và biết điều khiển parallel port là tối 
cần thiết cho các bạn đi chuyện sâu trong các kỹ nghệ 
hardware. Hầu hết các dụng cụ tân tiến thời nay điều liên 
quan đến việc dùng software để vận hành hardware, ví dụ 
như bạn có thể gỡi một lệnh từ máy vi tính làm cho tên lửa 
phóng đi, shutdown computer...điều thuộc dạng software 
điều khiển hardware. Và với trách nhiệm một người điều 
khiển nó, bạn phải thấu hiểu tất cả. Một ví dụ đơn giản khác 
trong điều khiển học như điều khiển robot, nếu bạn dùng 
software từ máy vi tính kích hoạt một pin nào đó của cổng 
parallel và gỡi tới robot như mệnh lệnh, chẳng hạn đi tới 
phía trước, quay qua bên trái.... 
Cấu trúc đào sâu bên trong của Parallel port 


Dưới đây là liệt kê 25 chân cua parallel port với tên gọi 
(hardware và software) và thứ tự của từng chân. 
Chân 

tên signal 

(dùng cho hardware) 

Direction/type 

(nhìn từ PC) 

Tên signal và thứ tự 

của bit 

(dùng cho software) 

Normal signal line function 


1 
- STROBE 


OC/Pullup 

Control register bit 0 

kích hoạt thông bao gỡi hoặc nhận data, 0 là đọc, 1 là viết 
2 

DO 

hai chiéu 

Data register bit 0 

bit 0 chứa data 


3 
D1 


hai chiều 

Data register bit 1 
bit 1 chứa data 

4 

D2 

hai chiều 

Data register bit 2 
bit 2 chứa data 

5 

D3 

hai chiều 

Data register bit 3 
bit 3 chứa data 

6 


D4 

hai chiéu 

Data register bit 4 
bit 4 chua data 

7 

D5 

hai chiều 

Data register bit 5 
bit 5 chứa data 

8 

D6 

hai chiều 

Data register bit 6 
bit 6 chứa data 


9 
D7 


hai chiều 

Data register bit 7 

bit 7 chứa data 

10 

-ACK 

Input 

Status register bit 6 

Pulsed low by printer to acknowledge data byte 
Rising (usually) edge causes IRQ if enabled 


Input 

Status register bit 7 

kich hoat khi printer dang ban (busy) 
12 

NOPAPER 

Input 

Status register bit 5 

kich hoat khi printer hét giay 

13 

SELECTED 


Input 
Status register bit 4 
kich hoat khi printer dang hoat dông 


14 
- AUTOFEED 


OC/Pullup 
Control register bit 1 
kích hoạt thông báo data đã sẵn sang dé đọc hoặc viết 


Input 

Status register bit 3 

kích hoạt khi printer bi Idi (vi nhiều lý do) 
16 

- INITIALIZE 

OC/Pullup 

Control register bit 2 

kich hoat dé printer reset lai vi tri ban dau 


17 
- SELECT 


OC/Pullup 

Control register bit 3 

kích hoạt dé đánh dau printer nhận được valid address 
18 

Ground 


Ground 

chân (18-25) bỏ trống, dùng tùy ý 

25 

Ground 

Thêm một hình minh hoạ tổng thể hoạt động của parallel 
port. 


software program 


25 bits parallel cable 


STATUS REGISTER DATA REGISTER CONTROL REGISTER 
(8 bits) (8 bits) (8 bits) 





25 bits parallel cable 
Printer, scanner ... 


Làm sao dé truyền dữ liệu tới parallel port bang 
software đây? 

Chắc các bạn học lập trình không xa lạ gì với lệnh outport() 
và inport() của C. Nếu bạn viết outportb(0x378,0xff); 
trong một chương trình C thì nó sẽ gởi giá trị 0xff (hệ hexa) 
= 128 (hệ decimal) = 11111111 (hệ binary) ra data register 
cua parallel port (LTP1). Theo gia tri vua tinh thi 
"11111111" nghia la 8 chan cua data register trén parallel 
port sẽ có dòng điện 5volts hiện hữu. Nếu ban là dan 
hardware, bạn có thể đo dòng điện tại các chân của parallel 
port (nên nhớ là với high frequency). Riêng với các bạn 
software, một khi đã hiểu sự hoạt động của cổng parallel 
port, bạn có thể hiểu rõ hơn cách hoạt động của các driver 
software. 

RongReu (thuongem5phut@hotmail.com) 

Viét cho Dién dan tin hoc 





Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phat hanh: Nguyén Kim Vy. 


Nguồn: diendantinhoc.net 
Được ban: mickey dua lên 
vao ngay: 21 thang 8 nam 2004 


